10/8/2019 Người Việt góp sức "gác cửa" các ấn phẩm khoa học quốc tế: Góc nhìn từ Publons Peer Review Awards 2018 





Người Việt góp sức "gác cửa" các ấn phẩm 
khoa học quốc tế: Góc nhìn từ Publons Peer 
Review Awards 2018 


Theo Hồ Mạnh Toàn (sc.sshpg.com) 13/09/2018 10:10 


Ở hạng mục những nhà bình duyệt thuộc top 1% của 23 ngành khoa học của Giải thưởng 
Bình duyệt Publons 2018, có tổng cộng 25 nhà nghiên cứu Việt Nam. 


Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Publons (thuộc Clarivate Analytics Web of Science) đã gọi tên những 
nhà bình duyệt, biên tập viên, viện nghiên cứu có những thành tựu và đóng góp không mệt mỏi cho 
bình duyệt khoa học trong năm 2018. Để có dữ liệu này, Publons đã kết nối với các cơ sở dữ liệu của 
Clarivate Web of Science, và ScholarOne. Dữ liệu đóng vào ngày 1-9-2018, và phủ kín giai đoạn từ 1-9- 
2017 đến 1-9-2018. 


Tại Publons 2018 Peer Review Awards, diễn ra từ 10 tới 15-9-2018, có hơn 6000 chuyên gia đến từ 100 
quốc gia và 2000 cơ quan khác nhau đã được vinh danh vì những đóng góp thầm lặng, miệt mài cho 
khoa học, ở ngay tại trái tim của hệ thống xuất bản hiện đại: bình duyệt bản thảo (còn gọi là bình xét, 
phản biện). 


IPEST-1 Ø1 544 -\0/ TA (2149-1940 Ms; 


@2)2i01/214/019)4/.-)//-(///- 9100/-/.-)//2 243190840.-)/91/i1i9i-100/91i-N0)i 
revieWerS 





Trong hạng mục top 10 nhà bình duyệt xuất sắc, tác giả người Bồ Đào Nha Maria Alzira Pimenta Dinis 
(University Fernando Pessoa, Bồ Đào Nha) đứng đầu với 84 bài bình duyệt được đánh giá xuất sắc. 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/nguoi-viet-gop-suc-gac-cua-cac-an-pham-khoa-hoc-quoc-te-goc-nhin-tu-publons-peer-review-awards-2018/201809... 1/4 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/nguoi-viet-gop-suc-gac-cua-cac-an-pham-khoa-hoc-quoc-te-goc-nhin-tu-publons-peer-review-awards-2018/201809... 


10/8/2019 Người Việt góp sức "gác cửa" các ấn phẩm khoa học quốc tế: Góc nhìn từ Publons Peer Review Awards 2018 

Biên tập viên Christopher Blanford của tạp chí 7ournal of Material Science (Journal Impact Factor 2017: 
2.993; Springer) dẫn đầu hạng mục các biên tập viên điều phối xuất sắc nhất với 2886 bản thảo, gấp 
đôi con số 1341 của người thứ hai là biên tập viên John Hancock của tạp chí Bioinfomatics (có Journal 
Impact Factor 2017 : 5.481; Oxford University Press). 


Tại hạng mục các nhà bình duyệt chất lượng nhất của các tạp chí hàng đầu, 10 nhà bình duyệt của tạp 
chí của MDPI là Sustainability (JIF 2017 : 2.075) đã hoàn thành 9314 bài bình duyệt để đưa tạp chí này 
dẫn đầu trong top 30 tạp chí. Tiếp theo là Energies (JIF 2017: 2.676) với 7901 bài bình duyệt. Các tạp 
chí có tiếng như PLOS ONE (JIF 2017: 2.766) hay Scientific Reports (của Nature với JIF 2017 là 4.122: 
https://www.nature.com/srep/) xếp thứ 5 và 10. 


Tại hạng mục dành cho các nhà nghiên cứu trẻ, nhà nghiên cứu Xinyan Huang (Hong Kong Polytechnic 
University, Hong Kong) đã trở thành gương mặt được bình chọn vì những đóng góp xuất sắc của anh 
cho bình duyệt dù tuổi nghề còn rất trẻ. 


Cuối cùng, hạng mục giải thưởng được trông đợi nhất chính là những nhà bình duyệt thuộc top 1% của 
22 ngành trong hệ thống Essential Science Indicators (ESI) và ngành thứ 23 - Assorted - là tổng hợp 
tất cả các ngành khác nằm ngoài nhóm 22 ngành của ESI. Theo thống kê của SSHPA, có tổng cộng 25 
nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc top 1% của 23 ngành, tuy nhiên chỉ có 5 người là đang làm việc trong 
nước. Ngành Kĩ thuật và Khoa học máy tính là 2 ngành có nhiều nhà bình duyệt người Việt nhất. 


Một số gương mặt tiêu biểu có thể kể đến nhà nghiên cứu trẻ Dương Minh Quân (Politecnico Di Milano 
và Đại học Đà Nẵng) đã 2 năm liên tiếp đạt giải Top Reviewers không chỉ trong ngành mà còn là trong 
trường Politecnico Di Milano, và cũng là tác giả có liên tiếp các bài trên tạp chí Energies (JIF 2017: 
2.676) đã nêu ở trên. Nhà nghiên cứu từng thuộc top 1% những nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 
năm 2015 - nhà nghiên cứu lừng lẫy Nguyễn Xuân Hùng (Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh) - 
cũng đã hai năm liên tiếp thuộc Top Reviewers: 2017 là ngành Kĩ thuật và 2018 là ngành Khoa học vật 
liệu. 


Nhà bình duyệt người Việt có thứ hạng cao nhất là tác giả Nguyễn Văn Định, #13 ngành Khoa học máy 
tính, cũng là một nhà khoa học trẻ hiện đang nghiên cứu tại Soongsil University, Hàn Quốc. 


Thứ tự Tên Số bài Institution 
(trong Review 
ngành) 
ESI3 Chemistry 36th Nguyen Nam 49 Griffith University 
Trung 
Chemistry 57th Nguyen Minh 28 University of Leuven 
Tho 
ESI5 Computer Science 13th Nguyen Van 56 Soongsil University 
Dinh 





2/4 


10/8/2019 


ESI7 


ESI8 


ESI9 


ESI11 





Người Việt góp sức "gác cửa" các ấn phẩm khoa học quốc tế: Góc nhìn từ Publons Peer Review Awards 2018 


Engineering 


Environment/Ecology 


Geosciences 


Material Science 


18th 


21st 


27th 


36th 


39th 


62nd 


76th 


76th 


80th 


81st 


22nd 


44th 


44th 


26th 


46th 


51st 


Nguyen Ngoc Tu 


Dao Minh Son 


Vien Quoc Tuan 


Nguyen Phu 
Binh 


Do Tri Nhu 


Duong Minh 
Quan 


Dinh Ngoc 
Thach 


Nguyen Nam 
Trung 


Nguyen Minh 
Khai 


Phan Hoang 
Phuong 


Do Khac Uan 


Nguyen Van 
Khanh 


Nguyen Duc 
Hiep 


Pham Tien Dat 


Nguyen Xuan 
Hung 


Phung Van Phục 


43 


39 


31 


22 


19 


41 


27 


27 


23 


22 


34 


12 


12 


15 


30 


25 


University of Minnesota - Twin Citic 


Middlesex University 


Victoria University of Wellington 


Hongik University 


Politecnico di Milano 
University of Danang 


Conservatoire National des Arts 


Métiers 


Griffith University 


Chosun University 


Griffith University 


Hanoi University of Science ar 


Technology 


Ton Duc Thang University 


RIKEN 
Intelligence Project 


Center for Advancc 


Ho Chi Minh University of Technoloc 


Ghent University 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/nguoi-viet-gop-suc-gac-cua-cac-an-pham-khoa-hoc-quoc-te-goc-nhin-tu-publons-peer-review-awards-2018/201809... 3/4 


10/8/2019 
ESI15 


ESIH19 


ESI21 


ESI23 





Người Việt góp sức "gác cửa" các ấn phẩm khoa học quốc tế: Góc nhìn từ Publons Peer Review Awards 2018 


Multidisciplinary 23rd 
Plant & Animal 30th 
Science 
Social Sciences, 29th 
General 
Assorted 66th 


70th 


86th 


Han The Anh 
Nguyen Hong 
Nguyen 

Do Kieu Anh 
Vuong Quan 
Hoang 


Vu Bac Nam 


Tran Son Thach 


6 


13 


13 


34 


30 


14 


University of Teesside 


University of Sunshine Coast 


University of Maryland at Collec 
Park 


Thanh Tay University 


Bauhaus Universität Weimar 


Garvan Institute of Medical Researc 


Giải thưởng Publons'” 2018 Peer Review Awards không chỉ ghi nhận đóng góp của những nhà bình duyệt 
có thâm niên mà còn là nơi những nhà nghiên cứu trẻ có thể khẳng định bản thân mình. Hơn 6000 nhà 


khoa học được thống kê chắc chắn sẽ là động lực để có thêm nhiều nhà khoa học cố gắng hơn nữa và 


tiếp tục đóng góp cho khoa học. 


Nguôn: 


https://sc.sshpa.com/post/4291 


Theo Hồ Mạnh Toàn (sc.sshpa.com) 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/nguoi-viet-gop-suc-gac-cua-cac-an-pham-khoa-hoc-quoc-te-goc-nhin-tu-publons-peer-review-awards-2018/201809... 4/4 


